Lễ Holi thật sự là trở nên hoàn toàn thanh khiết 
và làm cho hài hòa các tâm ấn 


Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những đứa con thánh thiện 
và cao quý nhất của Người ở khắp mọi nơi. Có bất kỳ linh hồn 
nào trên thế giới này cao quý hơn và hướng thượng hơn các 
con không? Các con là những đứa con của Người Cha cao quý 
nhất. Con hãy đi một vòng Chu kỳ và xem con có thể tìm thấy 
bất kỳ ai với địa vị cao hơn hay không. Khi con là người cai trị, 
có ai có vương quốc vĩ đại hơn vương quốc của con hay không? 
So với việc con được tôn thờ và được ca ngợi nhiều bao nhiêu, 
có ai được tôn thờ với cùng mức độ như thế và theo cung cách 
đúng như thế hay không? Bí mật tuyệt vời của Vở kịch là các 
con, những linh hồn hướng thượng, trong hình thể sống của 
con, vào lúc này biết và cũng có nhận thức về hình thể xứng 
đáng được tôn thờ của con, dựa trên kiến thức này. Ở một bên, 
có các con, những linh hồn sống, và ở bên kia, có những hình 
ảnh không sống của con, hình thể xứng đáng được tôn thờ. Con 
có thể nhìn thấy hình thể xứng đáng được tôn thờ của con, phải 
không? Con có thể nhìn thấy hình thể ấy không? Con tồn tại 
trong cả hình thể xứng đáng được tôn thờ không sống và hình 
thể sống của con. Đây là một Vở kịch tuyệt vời! Về vương quốc 
của con, vương quốc mà con có thoát khỏi trở ngại trong suốt 
cả Chu kỳ. Chỉ các con, những linh hồn, có vương quốc không 
bị chao đảo và không bị dời chuyển như thế. Nhiều người trở 
thành vua, nhưng con, vị hoàng đế của thế giới và gia đình 
hoàng tộc của vị hoàng đế của thế giới là hướng thượng nhất. 
Vì vậy, con là cao quý nhất trong vương quốc và con cũng là 
cao quý nhất trong hình thể xứng đáng được tôn thờ. Giờ đây, 
vào thời kỳ Chuyển giao, con có quyền được trao cho của thừa 
kế từ Thượng Đế, con có quyền tổ chức cuộc gặp gỡ với 
Thượng Đế và con có quyền nhận được tình yêu thương của 
Thượng Đế. Có bất kỳ ai khác trở thành linh hồn ở trong gia 
đình của Thượng Đế không? Chỉ con mới trở nên như thế này, 
phải không? Con đã trở nên như thế này chưa, hay là con vẫn 
chưa trở nên như thế này? Giờ con đã trở nên như thế này rồi. 
Giờ con đang đạt được của thừa kế và con đang trở nên hoàn 
thiện, sắp sửa quay trở về Nhà cùng với Cha. Niềm hạnh phúc 
của thời kỳ Chuyển giao, những thành quả của thời kỳ Chuyển 
giao và khoảng thời gian của thời kỳ Chuyển giao thì rất đẹp, 
phải không con? Nó thật đáng yêu. Khoảng thời gian của con 
trong thời kỳ Chuyển giao này đáng yêu hơn khoảng thời gian 


khi con cai trị, phải không? Khoảng thời gian này đáng yêu 
hơn, hay là con muốn nhanh chóng ởi đến đó? Trong trường 
hợp đó, tại sao con lại hỏi Baba khi nào thì sự hủy diệt sẽ diễn 
ra? Con vẫn đang thắc mắc khi nào thì sự hủy diệt sẽ diễn ra 
và chuyện gì sẽ xảy ra, con sẽ ở đâu vào lúc đó. BapDada nói: 
“Cho dù con ở đâu, nếu con ở trong sự tưởng nhớ đến Baba, 
con sẽ ở bên Cha”. Dù con ở bên Cha trong hình dáng hữu hình 
hay trong hình dáng tinh tế của con, chẳng có chuyện gì sẽ xảy 
đến với con. Con đã được kể cho nghe câu chuyện vào những 
ngày Brahma Baba còn sinh thời, phải không? Con có nhớ câu 
chuyện đó không? Chuyện gì đã xảy ra với những con mèo con 
trong khi chúng ở trong lò lửa? Chúng vẫn an toàn, phải 
không? Hay là chúng bị thiêu cháy? Chúng đều an toàn. Vì vậy, 
khi con ở bên Cha, con được an toàn. Nếu trí tuệ của con gần 
vào nơi khác, con sẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó; con sẽ bị ảnh 
hưởng theo cách này hoặc cách khác. Tuy nhiên, khi con kết 
hợp cùng với Người Cha, con không thể đơn độc một mình dù 
chỉ một giây, con sẽ được an toàn. Thỉnh thoảng, trong khi làm 
việc, con xem con đơn độc một mình. Con kêu lên: “Con có thể 
làm gì đây? Con chỉ có một mình thôi! Con có quá nhiều việc 
để làm!”. Con trở nên mệt mỏi. Vậy tại sao con lại không làm 
cho Người Cha trở thành Bạn Đồng Hành của con? Con muốn 
làm cho ai đó với hai cánh tay trở thành bạn đồng hành của 
con. Tại sao con lại không làm cho Đấng với hàng ngàn cánh 
tay là Bạn Đồng Hành của con? Ai có thể trao cho con sự hợp 
tác nhiều hơn: Đấng với hàng ngàn cánh tay hay là người với 
hai cánh tay? 


Các Brahma Kumar và Brahma Kumari của thời kỳ Chuyển 
giao không thể nào đơn độc một mình. Chỉ là con trở nên quá 
bận rộn trong việc phục vụ và làm karma yoga, con quên đón 
nhận sự bầu bạn của Baba và trở nên mệt mỏi. Sau đó, khi con 
mệt mỏi, con nhớ đến Baba và hỏi: “Giờ con có thể làm gì?”. 
Đừng trở nên mệt mỏi! BapDada đã đến để trao cho con sự bầu 
bạn liên tục của Người khi con thức dậy, thực hiện hành động, 
làm phục vụ và khi con đi ngủ. Cha Brahma trở thành thiên 
thần (avyakt) để trao cho tất cả các con sự hợp tác. Tốc độ hợp 
tác của hình dáng thiên thần thì nhanh hơn nhiều so với hình 
dáng hữu hình. Đây là lý do vì sao cha Brahma đã thay đổi nơi 
chốn của ông ấy. Cha Shiva và cha Brahma đều liên tục sẵn 
sàng để trao cho con sự hợp tác. Ngay khi con nhớ đến Baba, 
con trải nghiệm được sự hợp tác của Người. Tuy nhiên, con chỉ 


luôn nhớ đến công việc phục vụ, chỉ có phục vụ và phục vụ 
nhiều hơn. Con gạt Người Cha qua một bên và làm cho Người 
quan sát mọi thứ từ đó. Do đó, Người Cha chỉ theo dõi mọi thứ 
như là Người quan sát tách rời và thấy con có thể tự làm mọi 
việc đến mức độ nào. Tuy nhiên, con vẫn phải quay trở lại đây, 
vì vậy đừng bỏ rơi sự bầu bạn của Baba. Giữ cho Baba bị trói 
cột vào con như là thẩm quyền của con với sợi dây tỉnh tế là 
tình yêu thương của con. Bởi vì sợi dây trở nên lỏng lẻo một 
chút, cho nên tình yêu thương của con cũng trở nên lơi lỏng và 
thẩm quyền của con không còn ở trong nhận thức của con nữa. 
Đừng làm thế này nữa! Đấng Toàn Năng đang trao dâng cho 
con sự bầu bạn của Người. Vì vậy, con có bao giờ nhận được sự 
trao dâng như thế trong suốt phần còn lại của Chu kỳ không? 
Không có, phải không? Vì vậy, BapDada tiếp tục theo dõi mọi 
thứ như là Người quan sát tách rời để xem con có thể tự thân 
làm mọi việc đến mức độ nào. 


Vì thế, hãy giữ cho niềm hạnh phúc và vận may của thời kỳ 
Chuyển giao liên tục xuất hiện. Bởi vì con bận rộn, cho nên trí 
tuệ của con bận rộn ở nơi khác và nhận thức của con về niềm 
hạnh phúc và vận may cũng mất hút. Hãy xem xét điều này: 
Nếu con được hỏi con có nhớ đến Cha không, hoặc là con có 
quên Người trong suốt cả ngày không, con sẽ trả lời sao đây? 
Không! Đúng khi nói rằng con nhớ đến Người. Tuy nhiên, sự 
tưởng nhớ của con đến Người có được nhìn thấy không hay là 
nó mất hút? Trạng thái của con thế nào? Trạng thái của con có 
là trạng thái của nhận thức về niềm hạnh phúc và vận may 
hiển hiện rõ ràng không, hay là bị mất hút? Sự khác biệt giữa 
cả hai là gì? Vì vậy, tại sao sự tưởng nhớ của con lại không hiển 
hiện rõ mốn một? Niềm hân hoan say sưa, sức mạnh, sự hợp 
tác và thành công con nhận được khi sự tưởng nhớ của con 
hiển hiện rõ mồn một thì thật vĩ đại. Con sẽ không thể nào 
quên nhớ đến Baba, bởi vì mối quan hệ giữa con với Người 
không chỉ trong một kiếp này. Mặc dù Cha Shiva không ở bên 
con trong thời kỳ Vàng, nhưng con vẫn có cùng mối quan hệ, 
phải không? Vì vậy, đúng khi mà con không thể quên Người 
Cha. Ừ thì, đúng khi mà thỉnh thoảng con bị ảnh hưởng bởi một 
vài trở ngại và có thể quên Baba. Tuy nhiên, khi con ở trong 
trạng thái tự nhiên của mình, con không quên Baba nhưng sự 
tưởng nhớ của con trở nên mất hút. Đây là lý do vì sao 
BapDada bảo con hãy kiểm tra bản thân hết lần này đến lần 
khác để xem con trải nghiệm về sự bầu bạn của Baba một cách 


cụ thể, rõ ràng hay là mất hút. Con có tình yêu thương dành 
cho Baba. Tình yêu thương của con có thể bị gián đoạn không? 
Nó có thể bị gián đoạn không? Có hay là không? Nó không thể 
bị gián đoạn, phải không? Vì vậy, bởi vì tình yêu thương của 
con không thể bị gián đoạn, cho nên con hãy nhận lợi ích từ 
tình yêu thương ấy. Hãy học cách nhận lấy lợi ích này. 


BapDada thấy rằng tình yêu thương này đã làm cho con thuộc 
về Người Cha. Chính tình yêu thương này làm cho con trở 
thành cư dân của Madhuban. Cho dù hoàn cảnh của con ở nơi 
con ở như thế nào, cho dù ở đó con nỗ lực nhiều bao nhiêu, con 
vẫn đến Madhuban. BapDada biết và có thể thấy rằng do hoàn 
cảnh của thời kỳ Sắt, nhiều đứa con thấy rất khó để mua vé. 
Tuy nhiên, tình yêu của chúng làm cho chúng đến đây. Nó như 
thế này, phải không? Con tiến đến đây vì tình yêu của con dành 
cho Baba, nhưng những hoàn cảnh này tiếp tục gia tăng ngày 
qua ngày. Vị Chúa TẾ vui lòng với trái tim trung thực, nhưng 
con cũng nhận được sự hợp tác từ nơi này nơi kia dưới hình 
thức này hay hình thức khác. Dù con là đứa con hai lần nước 
ngoài hay con là cư dân ở Bharat, thì tình yêu của con dành 
cho Baba làm cho con vượt qua bất kỳ rào cản nào của tình 
huống. Nó như thế này, phải không? Hãy nhìn vào trung tâm 
của con, con có thể thấy những đứa con như thế. Chúng rời 
khỏi Madhuban, tự hỏi liệu chúng có thể trở lại đây vào năm 
sau hay không. Mặc dù chúng tự hỏi liệu chúng có thể trở lại 
đây vào năm sau hay không, nhưng chúng vẫn cứ đến đây. Đây 
là bằng chứng thể hiện tình yêu thương của chúng. Achcha. 


Hôm nay, con đón mừng lễ Holi. Con đã tổ chức lễ Holi rồi 
chứ? BapDada đang nhìn thấy những con thiên nga thiêng 
(holy swan) đang tổ chức lễ Holi. Tất cả những đứa con đều có 
cùng một tước hiệu là “thiêng liêng nhất”. Từ thời kỳ Đồng trở 
đi, không linh hồn vĩ đại hay linh hồn tôn giáo nào làm cho 
người khác trở nên thiêng liêng nhất. Bản thân họ trở nên 
thiêng liêng, nhưng họ không làm cho những người đi theo họ 
hay những người đồng hành với họ trở nên thiêng liêng nhất 
hoặc trở nên thanh khiết, trong khi ở đây sự thanh khiết là nền 
tảng chính của cuộc đời Brahmin của con. Việc học của con là 
gì? Câu khẩu hiệu của con là: Trở nên thiêng liêng, trở thành 
yogil Con có câu khẩu hiệu này, phải không? Thanh khiết là sự 
vĩ đại của con. Thanh khiết là nền tảng cho cuộc đời yogi của 
con. Thỉnh thoảng, trong khi tiến lên, nếu con trải nghiệm một 


vài điều ô trọc nào đó trong tâm trí con, nếu con có suy nghĩ 
lãng phí hay tiêu cực về người khác, thì cho dù con muốn có 
yoga mạnh mẽ nhiều bao nhiêu, con vẫn không thể có. Nếu có 
một chút dấu vết nào của sự ô trọc dù là nhỏ nhất trong suy 
nghĩ của con, giống như ngày và đêm không thể nào đồng thời 
tồn tại, tương tự như vậy, do dấu vết của sự ô trọc, con không 
thể nào có sự tưởng nhớ đến Người Cha thanh khiết như chính 
Người là và Người là gì. Đây là lý do vì sao BapDada liên tục lôi 
kéo sự chú ý của con đến sự thanh khiết vào thời gian hiện tại. 
Chỉ cách nay một thời gian ngắn, Baba ra dấu hiệu cho con về 
sự ô trọc trong hành động. Tuy nhiên, giờ đây, khoảng thời gian 
sau cùng ấy đang đến gần hơn, ngay cả một chút dấu vết nhỏ 
của sự ô trọc trong suy nghĩ của con cũng sẽ lừa phỉnh con. Do 
đó, thanh khiết là hoàn toàn cẩn thiết trong mọi điều: trong 
suy nghĩ, lời nói, hành động, mối quan hệ và mối liên hệ của 
con. Bởi vì suy nghĩ của con không rõ ràng, cho nên tâm trí của 
con lơi lỏng với điều này. Suy nghĩ của con lừa phỉnh con. Để 
trải nghiệm của thừa kế nội tâm của cuộc đời Brahmin, để liên 
tục là hiện thân của hạnh phúc và bình an, để có sự hài lòng 
trong tâm trí con, con cần có sự thanh khiết trong tâm trí của 
mình. Làm cho bản thân con hạnh phúc với những tiện ích bên 
ngoài hoặc bằng cách làm phục vụ thì đó là lừa phỉnh bản 
thân. 


BapDada thấy rằng những đứa con ấy thỉnh thoảng lừa phỉnh 
bản thân dựa trên điều này bằng cách xem chúng quá giỏi và 
hạnh phúc. Chúng tiếp tục lừa phỉnh bản thân. Đây cũng là 
một bí mật sâu sắc. Baba là Đấng ban tặng, và con là con của 
Đấng ban tặng. Thỉnh thoảng công việc phục vụ của con không 
theo phương pháp đúng, mà bị trộn lẫn; một số công việc phục 
vụ được hoàn thành với sự tưởng nhớ, và một số công việc phục 
vụ được hoàn thành dựa trên những tiện ích bên ngoài và niềm 
hạnh phúc của con; nó không xuất phát từ trái tim con, mà từ 
cái đầu của con. Bởi vì Người Cha là Đấng ban tặng, cho nên 
con cũng nhận được quả trái thực tế cho công việc phục vụ của 
con. Con trở nên hạnh phúc và nghĩ rằng bởi vì công việc phục 
vụ của con là rất tốt, cho nên con đã nhận được quả trái cho 
điều đó. Tuy nhiên, con không trải nghiệm được niềm hạnh 
phúc ấy vào mọi lúc. Tâm trí con không thể trải nghiệm được 
sự hài lòng, và trạng thái của con không thể nào ở trong yoga 
chính xác một cách mạnh mẽ. Con tự làm cho mình bị tước mất 
trải nghiệm này. Không phải là con không nhận được điều gì 


cả. Chắc chắn con nhận được điều này hay điều kia, nhưng con 
có thể tích lũy bất cứ điều gì. Con ăn hết bất cứ điều gì con 
kiếm được. Đây là lý do vì sao con nên chú ý đến điều này. Con 
phục vụ rất tốt, vì thế con nhận được quả trái rất tốt cho điều 
đó. Tuy nhiên, nếu con ăn hết tất cả, con tích lũy được gì? Con 
làm công việc phục vụ rất tốt và con có kết quả tốt, nhưng con 
lại không tích lũy bất kỳ quả trái nào từ công việc phục vụ con 
làm. Cách để tích lũy quả trái đó là có sự thanh khiết trong suy 
nghĩ, lời nói và hành động của con. Nền tảng của con chính là 
sự thanh khiết. Trong công việc phục vụ cũng thế, nền tảng 
chính là sự thanh khiết. Hãy để cho nó trong sạch và rõ ràng. 
Đừng có động cơ nào khác trong đó. Phải có sự thanh khiết 
trong động cơ và cảm nhận của con. Holi nghĩa là thanh khiết 
và thiêu rụi mọi điều ô trọc. Đây là lý do vì sao, trong suốt lễ 
Holi, trước hết người ta thiêu rụi, rồi mới tổ chức lễ. Con trở 
nên thanh khiết và đón mừng sự hài hòa tâm ấn của con. Holi 
nghĩa là thiêu rụi và đón mừng. Khi mọi người ở thế giới ngoài 
kia gặp nhau, họ ôm chầm lấy nhau, trong khi ở đây, con có 
cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn và làm hài hòa tâm ấn của các con 
với nhau. Vì vậy, con đã tổ chức lễ Holi theo cách này chưa? 
Hay là con chỉ nhảy múa và vẩy nước hoa hồng thôi? Tốt lắm. 
Con có thể tổ chức lễ nhiều bao nhiêu con muốn. BapDada vui 
lòng khi nhìn thấy con vẩy nước hoa hồng nhiều bao nhiêu con 
muốn. Con cũng có thể nhảy múa, nhưng hãy liên tục nhảy 
múa. Đừng chỉ nhảy múa 5 đến 10 phút thôi. Lan tỏa sóng 
rung động đức hạnh cho nhau nghĩa là vấy nước hoa hồng. Con 
biết con phải thiêu đốt cái gì. Con tiếp tục thiêu đốt cái này và 
thậm chí giờ đây con đang thiêu đốt nó. Mỗi năm, con đều giơ 
tay lên nói rằng con có suy nghĩ quyết tâm. BapDada vui lòng 
khi thấy rằng ít ra con còn can đảm. Vì vậy, BapDada chúc 
mừng con vì lòng can đảm của con. Giữ mình can đảm là bước 
đầu tiên. Tuy nhiên, mong nguyện thanh khiết của BapDada là 
gì? Đừng nhìn vào cái ngày. Đừng thắc mắc nó sẽ diễn ra vào 
năm 2000, 2001 hay 2005. OK, con có thể không trở nên luôn 
luôn sẵn sàng. BapDada cho phép điều này, nhưng con phải 
nhớ răng con cần những tâm ấn ấy trong suốt một thời gian 
dài, phải không? Khi con nói về điều này, con nói rằng nỗ lực 
mà con thực hiện trong suốt một thời gian dài làm cho vương 
quốc con đạt được tồn tại trong suốt một thời gian dài. Hành 
động quyết tâm mà con thực hiện có tồn tại trong suốt một 
thời gian dài không, hay là chúng chỉ tạm thời thôi? Con sẽ đưa 
chúng vào cột nào? Trong khoảng thời gian tạm thời chứ? 


Người Cha thì bất diệt, nhưng con đạt được của thừa kế nào từ 
Người? Trong khoảng thời gian tạm thời sao? Vậy con có thích 
điều này không? Con không thích, phải không? Vì thế, đừng lo 
lắng về việc khoảng thời gian dài kéo dài trong bao lâu. Con 
càng thực hành điều này trong suốt một thời gian dài, thì con 
sẽ càng ít bị lừa phỉnh vào lúc cuối. Nếu con không thực hành 
điều này, con làm cho bản thân bị tước mất niềm hạnh phúc 
hiện tại và trạng thái hướng thượng trong suốt một thời gian 
dài. Vậy con phải làm gì? Nếu con đang chờ đợi cái ngày, hãy 
ngưng chờ đợi và bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị bản thân trong 
suốt một thời gian dài. Con phải xác định ngày. Giờ đây, thời 
gian luôn luôn sẵn sàng. Thậm chí là ngày mai, thời gian có thể 
làm những gì nó muốn. Tuy nhiên, thời gian đang chờ đợi con. 
Ngay khi con trở nên sẵn sàng, tấm màn của thời gian sẽ mở 
ra. Thời gian vẫn đang chờ đợi con. Các con, những chủ nhân 
của vương quốc, đã sẵn sàng, phải không? Ngai vàng không 
nên bỏ trống, phải không? Vị hoàng đế thế giới ngồi một mình 
trên ngai vàng thì tự mình có thể làm gì chứ? Điều đó có ổn 
không? Hoàng đế sẽ cần toàn bộ gia đình hoàng tộc và thần 
dân của mình. Chủ nhân của vương quốc không thể nào chỉ 
ngồi một mình trên ngai vàng. Ông ta sẽ thắc mắc gia đình 
hoàng tộc của mình đang ở đâu. Đây là lý do vì sao BapDada có 
một mong nguyện thanh khiết đó là tất cả các con, dù là cũ 
hay mới, những ai tự gọi mình là Brahma Kumar hoặc Brahma 
Kumari, dù con là cư dân ở Madhuban, cư dân của Bharat hay 
những đứa con nước ngoài, thì mỗi người các con nên thực 
hành điều này trong suốt một thời gian dài, để rồi con đạt được 
quyền của mình đối với vương quốc trong suốt một thời gian 
dài, không chỉ trong khoảng thời gian nào đó. Con có thích 
điều này không? Con có thể vỗ bằng một tay. Những ai đang 
ngồi ở phía sau thì thật thông minh. Chúng đang lắng nghe với 
sự chú ý. BapDada có thể nhìn thấy những ai đang ngồi ở phía 
sau rõ ràng như thể chúng đang ngồi ở trước mặt Người vậy. 
Những ai đang ngồi ở phía trước dù gì cũng ở ngay trước mặt. 
Còn những ai đang ngồi ở bên dưới (trong phòng thiền) thì 
chính là chiếc vương miện trên đầu Baba. Chúng cũng đang võ 
tay. Những ai đang ngồi bên dưới sẽ nhận được vận may cho sự 
từ bỏ của chúng. Con đã nhận được vận may được ngồi riêng tư 
trước mặt Baba, mặt đối mặt với Baba, trong khi chúng đang 
tích lũy vận may cho sự từ bỏ của mình. Achcha. Tất cả các con 
có thích mong nguyện này của BapDada không? Vậy Baba sẽ 
nhìn thấy điều gì vào năm sau? Con có suy nghĩ quyết tâm, 


rằng năm sau con cũng sẽ giơ tay lên. Con có thể giơ tay, thậm 
chí con có thể giơ cả hai tay, nhưng mỗi người các con cũng 
phải giơ cánh tay tâm trí của con lên. Hãy giơ cánh tay suy 
nghĩ quyết tâm của con vào mọi lúc. 


BapDada muốn nhìn thấy viên ngọc hoàn toàn thanh khiết 
đang tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán của mỗi người. Người 
muốn nhìn thấy sự thanh khiết đang tỏa chiếu lấp lánh trong 
đôi mắt của con. Người muốn nhìn thấy ngôi sao của đôi mắt 
tỏa chiếu với vẻ lấp lánh của tính tâm linh. Người muốn nghe 
những lời vô giá đầy ngọt ngào và chứa chan điểm đặc biệt của 
con. Người muốn nhìn thấy sự hài lòng và khiêm tốn liên tục 
trong hành động của con. Hãy liên tục có mong ước tốt lành 
trong cảm nhận của con, và liên tục có thái độ anh em trai 
trong động cơ của con. Hãy để cho hào quang ánh sáng của 
thiên thần liên tục được nhìn thấy ở trên đầu của con. Có thể 
nhìn thấy điều này nghĩa là điều này nên được trải nghiệm. 
BapDada muốn nhìn thấy con là hình ảnh được trang hoàng 
như thế. Chỉ những hình ảnh như thế mới là linh hồn hướng 
thượng nhất và xứng đáng được tôn thờ. Những người kia sẽ 
tạo ra hình ảnh không sống của con, nhưng Người Cha muốn 
nhìn thấy con trở nên như thế này trong hình dáng sống của 
con. Achcha. 


Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi; gửi đến những 
người đồng hành liên tục và gần gũi, liên tục ở bên Người Cha; 
gửi đến những ai nỗ lực trong suốt một thời gian dài và đạt 
được thẩm quyền thời kỳ Chuyển giao của mình, đạt được 
vương quốc tương lai trong suốt một thời gian dài; gửi đến 
những linh hồn có hiểu biết liên tục giữ mình được trang hoàng 
với những đức hạnh và sức mạnh; gửi đến những linh hồn là 
ngọn đèn hy vọng của Người Cha; gửi đến những ai liên tục ổn 
định mình trong trạng thái thiêng liêng nhất và cao quý nhất; 
gửi đến những linh hồn cực kỳ đáng yêu, ngang bằng với Người 
Cha... nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada. 


Gửi đến tất cả những đứa con ở vùng đất này và ở nước ngoài, 
những đứa con đang ngồi ở xa, tuy nhiên vẫn trải nghiệm bản 
thân chúng ở ngay trước mặt BapDada, thật nhiều, thật nhiều, 
thật nhiều nỗi nhớ và niềm thương từ BapDada. 


Lời chúc phúc: 


Mong con là chủ nhân sáng tạo, làm cho Người Cha trở thành 
Người Thầy của con thay vì làm cho thời gian trở thành người 
thầy của con. 

Một số đứa con có lòng nhiệt tình đối với công việc phục vụ, 
nhưng chúng không chú ý đến việc có thái độ bàng quan: 
chúng bất cẩn đối với chuyện này. “Ổn cả thôi, chuyện này xảy 
ra... nó sẽ xảy ra... nó sẽ ổn khi đến lúc”. Nghĩ theo cách này 
nghĩa là làm cho thời gian trở thành người thây của con. 
Những đứa con nào trấn an Người Cha rằng: “Cha đừng lo, mọi 
chuyện rồi sẽ ổn khi thời gian đến, chúng con sẽ thực hiện việc 
đó. Chúng con sẽ tiến về phía trước”. Tuy nhiên, con là chủ 
nhân sáng tạo, và thời gian là tạo vật của con. Không phù hợp 
chút nào khi con, chủ nhân sáng tạo, lại làm cho tạo vật của 
con trở thành người thầy của con. 


Khẩu hiệu: 

Cách để báo đáp cho sự nuôi dưỡng của Người Cha chính là 
hợp tác trong việc chuyển hóa bản thân và chuyển hóa mọi 
người. 


*++ Om Shanti *** 


